TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 

HỘI SINH VIÊN CÔNG GIAO 



THÕNG BẢO 

(V/v: Tham dự đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 11) 


Được sự đồng ý của Cha Gioan Lê Trọng Cung - Đặc trách Hội Sinh Viên Tổng. Ban 
điều hành Hội thông báo tới các bạn như sau: 

1. Thời gian đại hội: Thứ 4,5 ngày 27,28 tháng 11 năm 2013. 

2. Địa điểm đại hội : Tòa giám mục Thái Bình. 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình. 

3. Số lượng sinh viên của Hội tham dự tối đa: 500 bạn sinh viên, mồi nhóm được 
đăng ký tối đa 30 sinh viên. 

4. Chi phí: Mỗi sinh viên tham gia đóng 100.000 VND tiền xe, tiền ăn giáo phận Thái 
Bình hỗ trợ. số tiền đóng góp trước ngày 31.10.2013, số sinh viên đi thực tế dựa 
trên số tiền các bạn đóng. Tất cả các trường hợp phát sinh, các bạn tự lo. 

5. Đồng phục: Tất cả các bạn sinh viên đồng phục áo đen, viền cam với mũ đen của 
Hội sinh viên Tông. Nêu bạn nào chưa có, liên hệ với thư ký đê mua với giá 
20 . 000 . 

6. Thời gian đi: Xe xuất phát lúc 8h00, thứ 4 ngày 27 tháng 11 năm 2013 tại đường 
Kim Đồng (gần nhà thờ Làng Tám), 7 xe bus xuất phát một lúc. Bạn nào đến chậm 
xin thông cảm. 

7. Mục đích: Hội sinh viên tham dự đại hội với mục đích giao lưu, học hỏi, giúp đỡ 
về môi trường, phân phát cơm cũng như những công việc khác mà đại hội cần đến. 

Lưu ý: 

- Đe nghị các trưởng nhóm thông báo đầy đủ, tận tay các bạn sinh viên. 

Các bạn sinh viên tự chuẩn bị tư trang đầy đủ (chăn, màn, dụng cụ cá nhân, thuốc 
đau bụng. . .), vì đây là mùa đông nên sẽ lạnh. 

Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian và sự điều động về công việc của các trưởng 
nhóm và Ban điều hành Hội. 

- Tuyệt đối nghiêm chỉnh, luôn luôn ý thức được mình là sinh viên công giáo. 

Trân trọng! 

TM. HỘI SVCG TGP HÀ NỘI 
TRƯỞNG HỘI 


Giuse Nguyễn Văn Chuyên 


